z, ~ 
BA TRƯỢNG NGƯỮƯ LỤC 
Hoài Hải Thiền Sư 
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực 
Từ Ân Thiền Đường Hoa Kỳ Xuất Bản 1992 


TIỂU SỬ 

Tác giả húy Hoài Hải, họ Vương, người Trướng 
Lạc, Phước Châu. Thuở bé theo mẹ vào chùa lễ Phật, 
chỉ tượng Phật hồi mẹ: "Đây là ai". Mẹ nói: "Là Phật". 
Sư nói: "Hình dạng Phật với người chẳng khác, tôi sau 
nầy cũng sẽ làm Phật". 

Sư xuất gia từ thở thiếu thời, tam học đều thông, 
ham thích thiền đốn ngộ, nghe thiền sư Mã Tổ đạo Nhật 
khai hóa ở Nam Khang (nay là núi Mã Tổ ở Giang Tây), 
Sư bèn hết lòng y chỈ. Sau khi nối pháp Mã Tổ, Sư được 
đàn tín thỉnh trụ trì Đại Trí Thọ Thánh thiền tự ở núi 
Đại Hùng thuộc Hồng Châu, núi cao chót vót, nước suối 
Ngô Nguyên bay xuống ngàn thước, nên có tên là núi Bá 
Trượng. Sư trụ trì chưa đầy một tháng, người bốn 
phương đến tham học vân tập hơn một nghìn, trong đó 
Qui Sơn và Hoàng Bá làm thượng thủ. Từ đó pháp môn 
càng ngày càng hưng thạnh, tông phong lừng lẫy, Sư 
bèn quyết ý lập ra thiền viện đầu tiên. Trước kia các tự 


viện thiền tông đều nhờ vào chùa của luật tông, tỪ nay 
mới được lập riêng. Sư là người khởi sáng cho thiền tự 
được độc lập, soạn định chế độ tòng lâm, gọi là Bá 
Trượng thanh quy, nên cũng được tôn xưng là TỔ Trung 
Hưng của thiền tông. 

Sư là người siêng năng làm việc, mỗi khi có việc 
nhà chùa đều tự mình làm trước cả đại chung; người 
chủ sự lén dấu dụng cụ canh tác của Shư, mời Sư nghĩ 
ngơi, Sư nói: "Đức ta không đủ, đâu dám trúg sự lao 
động của mình cho người khác!". Kiếm dụng cụ không 
được thì ngày đó không ăn, cho nên mới có câu: "Nhất 
nhật bất tác, nhất nhật bất thực" (Một ngày không làm, 
một ngày không ăn). Vì thế mới biết được gia phong 
của Sư chân thật như thê nào, thất đáng làm mô phạm 
cho muôn đời. 

Ngày 17 tháng giêng năm Nguyên Hòa thứ 9 đời 
nhà Đường (CN 814) Sư thị tịch, thọ 91 tuổi, đệ tử được 
phó pháp là Qui Sơn Linh Hựu thiền sư, Hoàng Bá Hy 
Vận thiền sư, v.v... tất cả có 28 người, hết thầy đều là 
môn đồ xuất sắc, kỳ lân, phụng hoàng trong Phật pháp. 
Ngoài tác phẩm này ra còn có Bá Trượng Thanh Qui 2 
quyển. Năm Trường Khánh thứ nhất đời Đường Mục 
Tông, được sắc ban là Đại Trí Thiền Sư, tháp hiệu là 
Đại Bảo Thắng Luân. 


xˆ?£+k 

Sư làm thị giả cho Mã Tổ, mỗi khi thí chủ cúng 
dường trai phạn Mã Tổ, Sư vừa mở nắp đậy đồ ăn thì 
Mã Tổ liến lấy một miếng bánh thị chúng rằng: "Là cái 
gì?". Mỗi mỗi như thế trải qua ba năm. 

+ 

Một hôm sư theo hầu Mã Tổ, có một bầy vịt trời 
bay qua, TỔ nói: 

"Là gì vậy?" - Sư nói: "Vịt trời". TỔ nói: "Đi đâu 
rồi?" - Sư nói: "Bay qua rồi". Tổ bèn quay lại nhéo mũi 
Sư một cái, Sư đau la thất thanh. Tổ nói: "Sao nói bay 
qua rôi!". 

Sư ngay đó tỉnh ngộ, rồi liền trở về phòng thị giả 
khóc to thẳm thiết. Bạn đồng tham hỏi rằng: "Ông nhớ 
cha mẹ à?" - Sư nói: "Không". Lại hồi: "BỊ người ta 
mắng chửi à? - Sư nói: "Không". Lại hồi: "Thế tại sao 
khóc?" - Sư nói: "Tôi bị Đại sư nhéo mũi đạu thấu 
xương". Người đồng tham nói: "Có nhân duyên gì không 
khế hợp chăng?" - Sư nói: "Ông cứ đi hỏi Hòa thượng 
xem". Người đồng tham bèn đến hỏi Mã Tổ rằng: "Thị 
giả Hoài Hải có nhân duyên gì không khế hợp mà khóc 
Ở trong liêu phòng, xin Hòa Thượng nói cho con biết". 
Tổ nói: "Ông ta ngộ rồi, người cứ hỏi thẳng ông ta". 
Người đồng tham trở lại liêu phòng nói với Sư : "Hòa 


Thượng nói ông ngỘ rồi và bảo tôi hổi thẳng ông". Sư 
bèn cưới ha hả. 

Người đồng tham nói: "Vừa mới khóc tại sao bây 
giờ lại cười?" - Sư nói: "Vừa mới khóc bây giờ cười". 
Người đồng tham ngƠơ ngác. 

Hôm sau, khi Mã Tổ thăng tòa, chúng vừa vân tập 
thì Sư bước ra cuốn chiếu lại. Tổ bèn xuống tòa. sư liền 
theo đến phương trượng. TỔ nói: "Hồi nãy ta chưa từng 
nói năng gì tại sao ông cuốn chiếu lại vậy?" - SƯ nói: 
"Hôm qua bị Hòa Thượng nhéo mũi đau". - TỔ nói: 
"Hôm qua ông để tâm vào đâu?" - Sư nói: "Lỗ mũi con 
hôm nay lại chẳng đau nữa". TỔ nói : "Ông thấu rõ việc 
hôm qua rồi" - Sư làm lễ mà lui ra. 

+ˆ?£k 

Sư ngộ rồi tái tham; lúc đang hầu bên cạnh Mã 
Tổ, Tổ chăm chú nhìn cái phất trần ở góc thiền sáng 
(chỗ Tổ ngồi) - Sư nói : 

"Tức dụng nầy, la dụng nầy". 

Tổ nói: "Về sau ông làm sao mở miệng dạy bảo 
người?". 

Sư lẫy cái phất trần đưa lên. 

Tổ nói: 

"Tức dụng nầy, ha dụng nầy". - Sư treo phất trần 


về chỗ cũ. Tổ bèn oai hùng hét mạnh lên một tiếng làm 


sư bị điếc tai luôn ba ngày. 
+? 

Một hôm, Hoàng Bá vào phòng Sư thưa rằng: 
"Con muốn đi lễ bái Mã TỔ" 

Sư nói: "Mã Tổ đã tịch rồi". 

Bá nói: "Chưa rõ Mã Tổ có để lại lời nào chăng?" 

Sư bèn kể lại nhân duyên tái tham với Mã Tổ mà 
nói rằng: 

"Phật pháp không phải là việc nhÖ đâu, lão tăng 
lúc ấy vì cái hét của Mã Tổ mà bị điếc tai luôn ba ngày". 

Bá nghe kể đến đây bất giác lè lưỡi. 

Sư nói: "Ông về sau có nối pháp Mã Tổ không?" 

Bá nói: 

"Không, hôm nay nhờ Hòa Thượng kể lại mới 
được thấy đại cơ đại dụng của Mã Tổ, nhưng không 
biết mặt Mã Tổ, mà nếu nối pháp của Mã Tổ thì sau nầy 
sẽ làm mất con cháu ta". 

SƯ nói: 

Đúng thế, đúng thế,. Cái thấy bằng với thầy thì 
kém phân nửa đức của thầy. Cái thấy hơn thầy thì mới 
đủ tư cách truyền thụ. Ông thực có cái thấy siêu việt 
hơn thầy. 

Bá liền lễ bái. 


Về sau Qui Sơn hổi Ngưỡng Sơn: 

"Cái nhân duyên đưa phất trần lên của Bá 
Trượng tái tham Mã Tổ, ý chỈ của hai vị tôn túc nầy như 
thế nào?". 

Ngưỡng Sơn nói: "Đó là hiển bày đại cơ đại 
dụng”. 

Qui Sơn nói: 

"Dưới Mã Tổ có 84 người đắc pháp là đại thiện 
tri thức xuất sắc mấy người đắc đại cơ mấy người đắc 
đại dụng?”. 

Ngưỡng Sơn nói : 

"Bá Trượng đắc đại cơ, Hoàng Bá đắc đại dụng, 
còn lại đều là thầy giẳng đạo". 

Qui Sơn nói : "Đúng thế, đúng thế. 

xˆ£+k 

Mã Tổ sai người đem thư và ba hũ tương cho Sư, 
Sư bảo đem xếp trước pháp đường rồi thăng tòa. Chúng 
vừa vân tập thì Sư lấy gậy chỈ vào ba hỮ tượng rằng : 

"Nói được thì không đập bể, nói không được thì 
đập bỂ". 

Chúng lặng thinh. 

Sư bèn đập bể rồi trở về phương trượng. 

+? +k 


Một hôm Mã Tổ hỏi Sư: "Từ đâu đến” 


Sư nói: "Từ sau núi đến". 

Tổ nói: "Có gặp một người nào không?" 

Sư nói: "Nếu gặp thì kể với Hòa Thượng". 

Tổ nói: "Được tin tức nầy ở chỗ vào vậy?" 

Sư nói: "Tội lỗi của con". 

Tổ nói: "Ấy là tội lổ của Lão tăng". 

+k+k‡k 

Có một tăng vừa khóc vừa đi vào pháp đường. 

Sư nói: "Làm sao vậy?". 

Tăng ấy nói: "Cha mẹ đều mất, xin thầy chọn 
ngày cho”. 

Sư nói: "Ngày mai đến đây chôn cùng một lượt". 

+k+k>k 

Một hôm Qui Sơn, Ngũ Phong, Vân Nham đang 
đức hầu, Sư hồi Qui Sơn: 

"Nếu bỏ cả cổ, họng, môi, mép thì nói như thế 
nào?” 

Qui Sơn nói: "Xin Hòa Thượng nói cho” 

SƯ nói: 

"Ta không từ chối nói với ông, chỈ e về sau làm 
mất con cháu của ông". 

Lại hỏi Ngũ Phong. Ngũ Phong nói: "Hòa 
Thượng cũng cần bỏ cả đi". 

Sư nói: "Nơi vắng vẻ sẽ dõi mắt nhìn ông" 


Lại hỏi Vân Nham. Vân Nham nói: "Hòa Thượng 
có hay chưa?". 

Sư nói: "Làm mất con cháu ta". 

Mỗi ngày Sư thăng tòa thường có một cụ già theo 
chúng nghe pháp. 

Một hôm chúng tan rồi mà cụ không đi. Sư mới 
hỏi: 

"Người đứng đó là ai vậy?". 

Cụ già đáp: 

"Tôi chẳng phải thân người. Vào đời Phật Ca 
Diếp trong quá khỨ tôi đã từng ở núi nầy. Có ngƯời 
tham học hỏi tôi: "Người đại tu hành có còn lọt vào 
nhân quả không?". Tôi đáp: "Bất lạc nhân quả" (chẳng 
lọt vào nhân quả), nên bị đọa làm thân chồn năm trăm 
kiếp. Nay xin Hòa Thượng cho tôi một chuyển ngữ để 
tôi được giải thoát thân chồn. 

Sư nói: "Người hỏi đi?". 

Cụ già bèn hồi: "Người đại tu hành có còn lọt vào 
nhân quả không". 

Sư nói: "Bất muội nhân quả" (nhân quả rõ ràng). 

Cụ già ngay đó đại ngộ, đảnh lễ rằng: 

"Tôi đã thoát thân chồn, nay xác Ở sau núi, xin Sư 
y theo lệ tăng mất mà thiêu cho". 

Sư bảo Duy Na đánh chuông báo cho đại chúng 


biết thọ trai xong xin mời tất cả đi đưa đám tăng chết. 

Đại chúng không rõ ra sao. Sư dẫn chúng đến 
hang đá phía sau núi lấy gậy khều ra một con chồn chết 
rồi y theo thường lệ mà hỏa táng. Như một ông tăng 
viên tịch. 

Đến tôi, Sư kể lại nhân duyên trên, Hoàng Bá bèn 
hỏi : 

"Người xưa chỈ đáp sai một câu chuyển ngữ mà 
bị đọa thân chồn 500 kiếp, nay chuyển ngữ nào cũng 
không đáp sai thì như thế nào?". 

Sư nói: "Lại gần đây ta nói cho nghe". 

Hoàng Bá đến gần bạt tai Sư một cái. 

+? 

Tăng hỏi: "Thế nào là việc kỳ đặc?" 

Sư đáp: "Độc tọa ở Đại Hùng Sơn". 

Vị tăng lễ bái. 

Sư bèn đánh. 

+? 

Nhân lúc phổ thỉnh tăng chúng đi cuốc đất, có 
mỘt vị tăng nghe tiếng trống liền vác cuốc lên vai rồi 
cười lớn đi về. 

SƯ nói: 

"Hay quá! Đây là cửa của Quan Âm nhập lý" khi 
về chùa Sư gọi vị tăng ấy đến hồi: "Hồi nãy ông thây 


đạo lý gì mà làm vậy?". 

Tăng ấy đáp: "Hồi nãy tôi cẩm thấy đói bụng, nên 
nghe tiếng trống liền trở về ăn cơm". 

Sư liền cười. 

+? +k 

Một tăng kể chuyện rằng: 

"Tăng hỏi Thiền Sư Tây Đường: - "Có hỏi, có 
đáp, tạm gạt qua một bên, lúc không hồi không đáp thì 
như thế nào?". Tây Đường nói : "Sợ xình thúi sao?" 

Sư nghe kể xong bèn nói: 

"Lây nay ta cứ nghi lão ông tăng ấy nói: 

"Xin Hòa Thượng nói cho”. 

Sư nói: "Nhất hợp tướng là bất khả đắc". 

+? 

Sư dạy chúng rằng: 

"Có một người lâu ngày không ăn cơm chẳng nói 
đói, có mỘt người suốt ngày ăn cơm chẳng nói no". 
Tăng chúng không có ai trả lỜi. 

Công án này giống như Ngài Lâm TẾ nói : 

"Có mỘt người suốt kiếp ở giữa đường mà 
chẳng lìa nhà, có một người lìa nhà mà chẳng Ở giữa 
đường. Vậy ai là người đáng được trời ngƯỜi cúng 
dường?". Thiền sư Đại Huệ nhắc lại lời của Lâm Tế 


rỒI nói : 


"Tặc thân dĩ lộ" (Thân trộm cắp đã hiện ra). 

+?£+k 

Vân Nham hỏi Sư rằng: "Hòa Thượng mỗi ngày 
bận rộn vì ai?". 

Sư nói: "Có một người muốn". 

Vân Nham nói: "Tại sao không bảo y tự làm?". 

Sư nói: "Y không có việc nhà". 

+? +k 

Sư sai tăng đến chỗ Thiền sư Chưoung Kính và 
dặn: 

"Hễ thấy Ngài thăng tòa thuyết pháp thøì ông trải 
tỌa cụ ra, lễ bái xong đứng dậy cầm một chiếc dép lấy 
tay áo phủi bụi bám rồi lật úp dép xuống". 

Tăng ấy đi đến chỗ Thiền sư Chương Kính và 
làm đúng theo lời chỈ dạy của Sư. 

Chương Kính nói: "Tội lổi của Lão tăng". 

+?£+k 

Tăng hỏi Sư: "Ôm phác (ngọc quí ở trong đá) đi 
tìm thầy, xin thầy khám xét". 

Sư nói: "Hôm qua trên núi Nam Sơn có con hổ 
cắn con cỌp". 

Tăng nói: "Lời chú giải chân thật rất đúng, tại sao 
chẳng rủ lòng phương tiện?" 

Sư nói: "Thằng ăn trộm chuông rung (loại chuông 


hễ rung là phát tiếng) mà tự bịt tai". 

Tăng nói: "Gổ Cẩm Lai chẳng gặp thợ giỏi cũng 
đồng như củi rừng". 

Sư bèn đánh. 

Tăng kêu: "Trời ơi! Trời ơi!" 

Sư nói: "Sao dài dòng quá vậy". 

Tăng nói: "Hiếm gặp tri kỷ". 

Rồi quay đầu bổ đi. 

SƯ nói: 

"Bá Trượng hôm nay thua hết phân nữa". Đến 
chiều, thị giả hỏi: 

"Hòa Thượng bị tăng này chê bỏ rồi thì thôi sao?" 

Sư bèn đánh. 

Thị giả la: "Trời ơi! Trời ơi!" 

Sư nói: "Hiếm gặp tri kỷ". 

Thị giả đẳnh lễ. 

Sư nói: "Tất cả một lượt nhận lãnh xong". 

xˆ?£+k 

Triệu Châu đến tham vấn Sư, Sư hỏi: -Mới la 
nơi nào đến đây? 

Đáp: Nam Tuyền. 

Sư nói: Nam Tuyền gần đây có lời dạy chi? 

Đáp: Người chưa chứng đắc cần phải nín lặng. 

Sư nói: MỘt câu nín lặng tạm gạt một bên, một 


câu mịt mù thì nói như thế nào? 

Triệu Châu bước đến ba bước. Sư liền hét. Triệu 
Châu làm thế lùi lại. Sư nói: -Nín lặng tốt lắm chứ! 

Triệu Châu bèn đi ra. 

+kk‡k 

Mộit lần sư thuyết pháp xong, đại chúng đi ra thì 
sư gọi lại, đại chúng quay đầu lại, Sư liền hỏi: "Là cái 
øì?". NgƯời đời xưng tụng câu đó là "Bá Trượng hạ 
đường cú". (Câu thoại xuống tòa). 

+k+k‡k 

SƯ thăng tòa nói: 

"Linh quang độc chiếu (sáng tỏ), thoát hẳn căn 
trần, thể lộ chân thường, chẳng kẹt văn tự, tâm tính vô 
nhiểm, vốn tự viên thành, hễ lìa vọng duyên tức như 
chư Phật". 


+k+k‡k 
Tăng hỏi: 
Thế nào là pháp yếu của đại thừa đốn ngộ? 
SƯ nói: 


Các người trước ngưng các duyên, thôi nghỉ 
muôn việc, thiện và bất thiện thế gian và xuât thế gian, 
tất cả các pháp chớ ghi nhớ, chớ duyên niệm buông bỏ 
thân tâm khiến cho tự tại, tâm như gỗ đá chẳng còn 
phân biệt, tâm vô sở hành. Tâm địa nếu không thì huệ 


nhựt tự hiển, như đám mây tan thì mặt trời hiện ra. Hễ 
ngưng nghỉ tất cả phan duyên những hình thức tham 
sân, ái thủ, cầu tịnh đều sạch đối với ngũ dục, bát phong 
chẳng bị lay động, chẳng bị kiến văn giác tri trói buộc, 
chẳng bị các cảnh xấu đẹp me hoặc, tự nhiên đầy đủ 
thần thông diệu dụng, ấy là người giải thoát. Đối với 
tất cả cảnh giới, tâm chẳng tịnh chẳng loạn, chẳng 
nhiếp chẳng tán, thấu qua tất cả thanh sắc, chẳng có trệ 
ngại gỌi là đạo nhân. 

Thiện ác thị phi đều chẳng tác ý, cũng chẳng mến 
một pháp, cũng chẳng bỏ một pháp, gọi là người đại 
thừa. Chẳng bị tất cả thiện ác, không hữu, cấu tịnh, hữu 
vi vô vi, thế gian xuất thế gian, phước đức trí huệ ràng 
buộc, gọi là Phật huệ. Thị phi tốt xấu, đúng lý sai lý, các 
tri kiến tình thức đều sạch hết, chẳng có trói buộc, 
chẳng có giải thoát, nơi nơi tự tại, gọi là bồ tát mới phát 
tâm liền lên địa vị Phật. 

Hỏi: -Đối với tất cả cảnh giới làm sao được "tâm 
như gỗ đá đi"? 

SƯ nói: 

Tất cả các pháp vốn chẳng tự nói không, chẳng 
tự nói sắc, củng chẳng tự nói thị phi, cấu tịnh, cũng 
không có tâm trói buộc người, chỈ vì người tự hư vọng, 
tính toán, chấp trước, bày đặt đủ thứ lý lẽ, sanh khởi đủ 


thứ tri kiến, móng lên đủ thứ yêu ghét. Hễ rõ các pháp 
vốn chẳng tự sanh, đều do một niệm vọng tưởng của 
mình điên đảo chấp tướng mà có, nếu biết tâm với cảnh 
vốn chẳng đến với nhau thì ngay đó giải thoát, mỗi mỗi 
các pháp ngay đó tịch diệt, ngay đó là đạo tràng. 

Lại, cái bản tánh sẵn có ấy vốn chẳng tên gọi, 
bổn lai chẳng phải phàm, chẳng phải thánh, chẳng phải 
cấu tịnh, chẳng phải không hữu, chẳng phải thiện ác..., 
hễ có tâm phân biệt thì với các "nhiễm pháp" tương 
ưng, gọi là hàng nhị thừa và trời, người; nếu không 
phân biệt cấu tịnh, chang trụ trói buộc, chẳng trụ giải 
thoát, không có tất cả tâm lượng hữu vi vô vi, thì ở nơi 
sanh tỬ, tâm được tự tại. 

Tự tánh bất nhị vốn chẳng hòa hợp với các vọng 
như hư huyễn trần lao, ngũ uẩn, thập bát giới, sanh 
tỬ.... vốn độc lập không có chỗ dựa, tất cả chẳng dính 
mắc, đi Ở vô ngại, vãng lai sanh tử giống như cửa mở. 

Người học đạo nếu gặp mỗi mỗi khổ vui, các 
việc vừa ý hay chẳng vừa ý, tâm vô sở trụ, chẳng nghĩ 
danh vọng, lợi dưỡng, ăn mặc, chẳng ham công đức lợi 
ích, chẳng bị các pháp thế gian trệ ngại, không yêu 
không ghét, khổ vui bằng nhau, áo vá che thân, cơm hẩm 
qua ngày, ngơ ngơ như ngu như điếc, đối với tự tánh 
mới có ít phần tương ưng. Nếu nơi ở tâm rộng học tri 


giải cầu phước cầu trí, đều là sanh tử, đếu là vô ích. Lại 
bị ngoại cảnh tri giải lôi kéo, trôi nổi đi vào trong biển 
sanh tử. Phật là người vô cầu, cầu tức là trái. Lý là lý vô 
cầu, cầu tức là mất. Nếu chấp trước vô cầu, lại đồng 
nơi có cầu, nếu chấp trước vô vi, lại đồng nơi hữu vi. 
Nên kinh nói: "Chẳng chấp pháp, chẳng chấp phi pháp, 
chẳng chấp phi phi pháp". Cũng nói:"Như Lai sở đắc 
pháp, pháp này vô thực vô hư". Hễ được nhât tâm bất 
sanh, giống như gỗ đá, chẳng bị ngũ dục, bát phong 
cuốn trôi, thì cái nhân sanh tử được dứt, được đi Ở tự 
do, chẳng bị tất cả nhân quả hữu vi trói buộc. Sau khi 
ngộ rồi thì dùng cái nhân vô trói buộc đó để làm lợi ích 
chúng sanh, dùng cái tâm vô chấp trước đó để Ứng cơ 
tiếp vật, dùng cái trí huệ vô ngại đó để mở trói cho tất 
cả, cũng gọi là tùy bệnh cho thuốc. 
+kk‡k 

Hỏi: 

Như nay thọ giới, thân miệng thanh tịnh, đã đủ 
các thiện có được giải thoát không? 

SƯ đáp: 

Được chút phần giải thoát mà chưa được tâm 
giải thoát, cũng chưa được tất cả chỗ đều giải thoát. 

+kk‡k 


Hỏi: Thế nào là tâm giải thoát và tất cả chỗ đều 


giải thoát? 

SƯ đáp: 

Chẳng cầu Phật, chẳng cầu pháp, chẳng cầu tăng, 
cho đến chẳng cầu phước trí, tri giải, tình chấp như 
sạch đều dứt hết, cũng chẳng chấp không cầu là phải, 
cũng chẳng trụ nơi chỗ dứt hết, cũng chẳng mến thiên 
đường, cũng chẳng sợ địa ngục, trói buộc và giải thoát 
đều vô ngại, tức là thân tâm và tất cả chỗ đều được giải 
thoát. 

Ông chớ cho rằng có được chút phần giới thân 
miệng ý thanh tịnh là xong, đâu biết rằng pháp môn giới 
định huệ dù như số cát sông Hằng mà đối với vô lậu 
giải thoát đều chưa dính dáng một mắy lông. 

Hãy nỗ lực tiến lên! Hãy dũng mãnh tham cứu! 
Đừng đợi đến khi tai điếc, mắt mờ, mặt nhăn, đầu bạc, 
già khổ đến thân, buồn thương vương vấn, lệ rơi dầm 
đề, trong lòng sợ hãi không cò gì để nương tựa và không 
biết phải đi về đâu. Đến lúc ấy, muốn tay chân không 
run rẩy cũng không được. Dẫu cho có phước trí, tiếng 
tăm, lợi dưỡng cũng không cứu được, vì tâm huệ chưa 
mở, chỉ nghĩ đến các cảnh, chẳng biết phản chiếu, 
chẳng thấy Phật đạo. Khi lâm chung, tất cả nghiệp 
duyên thiện ác một đời đều hiện trước mắt, ngủ uẩn, 
lục đạo, hoặc vui mừng hoặc khủng bố, thấy đều hiện 


tiền. Tất cả ác cảnh đều tùy theo sự tham ái cỦa tự tâm 
mà biến thành cảnh thù thắng như nhà cửa đẹp đế, xe cỘ 
chói lọi hiển hách, chỗ nào tham ái nặng thì nghiệp thức 
dẫn dắt theo đó thọ sanh, thai trâu bụng ngựa tùy nghiệp 
đầu thai, không có phần tự do. 

+kk‡k 

Hỏi: Thế nào là được phần tự do? 

SƯ đáp: 

Như nay được thì được, hoặc đối với ngũ dục, 
bát phong, tâm không lấy bổ, bổn xến, ganh tị, tham ái, 
tình chấp ngã sở đều sạch, nhơ sạch đều quên, cũng như 
mặt trời trên hư không, chẳng duyên mà chiếu, tâm tâm 
như gỗ đá, niệm niệm (tham thiền) như cứu lửa cháy 
đầu, cũng như voi lớn qua sông cỨ băng ngang giòng 
nước không chút nghi ngờ. Người nầy thiên đường địa 
ngục không câu thúc đƯỢc. 

Người xem kinh giáo, đọc ngữ ngôn đều nên 
uyển chuyển qui về tự kỷ. Nên biết tất cả ngôn giáo của 
Phật chỈ để hiển bày cái giác chiếu soi cỦa tự tánh. Tâm 
mình hễ không bị tất cả các cảnh hữu vô xoay chuyển 
tức là đạo sư của chính mình. Chiếu phá được tất cả 
các cảnh hữu vô, ấy là Kim Cang Huệ, tức là có phần 
độc lập tự do. Nếu mà không được như thế, dẫu cho 
tụng thuộc hết 12 bộ kinh chỈ thành kể tăng thượng 


mạn, ấy là báng Phật, chẳng phải người tu hành. Hễ lìa 
được tất cả thanh sắc, cũng chẳng trụ nơi lìa, cũng 
không có tri giải chấp chẳng trụ, ấy là chân tu hành. Đọc 
kinh xem giáo, theo tiêu chuẩn thế gian là việc tốt, nếu 
theo người thấu lý mà xem, đó là người ngu dại. Người 
thập địa nếu thoát chẳng được, còn phải trôi vào sông 
sanh tỬ. Kinh giáo của tam thừa đều là trị các bệnh tham 
sân, như hiện nay nếu niệm niệm có các bệnh tham sân 
nên cần phải trị trước, chẳng cần tìm cầu tri giải, nghĩa 
cú trong kinh. Cầu tri giải thuộc về tham, tham tri giải 
trong kinh lại biến thành bệnh. Như nay chỉỈ cần lìa tất 
cả các pháp hữu vô, cũng lìa nơi ha, thấu qua ngoài "ba 
câu", tự nhiên với Phật chẳng khác. Tự đã là Phật còn lo 
øì Phật chẳng biết thuyết pháp, chỉ e chẳng phải Phật 
mà bị các pháp hữu vô trói buộc chẳng được tư do. 
Người chưa ngỘ lý, phƯỚc trí có trước, bị xe phước trí 
chở đi như hèn sai sang, chẳng bằng ngỘ lý trước rồi 
sau mới có phước trí. Nếu muốn phước trí tức khắc có 
liền, nắm đất thành vàng, nắm vàng thành đất, biến 
nước biển thành tô lạc, phá núi Tu Di thành vi trần, bốn 
biển lớn nhiếp vào một lỗ chân lông, nơi một nghĩa làm 
vô lượng nghĩa, nơi vô lượng nghĩa làm một nghĩa. Xin 
đại chúng trân trọng! 


Sư khai thị rằng: 

Ngôn ngữ cần phải phân biệt trắng đen, cần phải 
biết là lời nói chung hay lỜi nói riêng, lời nói liễu nghĩa 
hay bất liễu nghĩa. 

Kinh giáo liễu nghĩa phân biệt về thanh (trong) 
còn kinh giáo bất liễu nghĩa phân biệt về trược (đục). 
Nói cấu bên pháp uế là phân biệt về phàm, nói cấu bên 
pháp tịnh là phân biệt về thánh. Nay thuyết tỪ chín bộ 
giáo điển tiến lên, chúng sanh không có mắt, cần phải 
nhỜ người gọt giũa. Nếu nói với người tục tai điếc, cần 
phải dạy họ xuất gia trì giới, tu thiền học huệ, nếu là 
ngƯời tục siêu xuất thì không nên dạy họ như thế, như 
trường hợp các ngài Duy Ma Cật, Phó Đại Sĩ....Đối với 
bậc Sa Môn đã thọ giới cụ túc, sức giới định huệ đã có 
mà nói như thế thì gọi là phi thời ngữ (chẳng ứng c0), 
cũng gọi là ŸỞ ngữ (nói thêu dệt). Nếu là bậc Sa Môn 
phải nói cấu bên pháp tịnh, phải nói la các pháp có 
không, lìa tất cả tu chứng, cũng lìa cả cái la nữa. Nếu 
trong hàng Sa Môn mà tẩy trừ tập nhiễm tham sân không 
được cũng gọi là kể tục tai điếc, phải dạy họ tu thiền 
học huệ. Nếu hàng tăng sĩ Nhị thừa đã dứt được bệnh 
tham sân mà còn trụ nơi vô tham, cho đó là đúng, là 
thuộc về vô sắc giới, là ngăn trở ánh sáng Phật là làm 
thân Phật chẩy máu, cũng phải dạy họ tu thiền học huệ. 


Cần phải biện biệt rõ ràng lỜi nói thanh, trược. 
Pháp trược là các danh từ tham, sân, ái, thủ....Pháp thanh 
là các danh từ Bồ Đề, Niết Bàn, giải thoát....Nay cái giác 
chiếu soi chỉ cần đối với hai giòng thanh trược, các pháp 
thánh phàm, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, các pháp 
thế gian và xuất thế gian... đều chẳng nên có mảy may ái 
thủ. Đã chẳng ái thủ mà y trụ vào chẳng ái thủ cho đó là 
phải, ấy là Sơ thiện, là trụ nơi điều phục tâm, là hàng 
Thanh Văn, là người đã đến bờ rồi mà còn lưu luyến 
chiếc bè không chịu bỏ là đạo Nhị thừa, là quả Thiên 
na. Đã chẳng ái thỦ cũng chẳng y trụ nơi chẳng ái thủ, 
là Trung thiện, là bán - tỰ - giáo, vẫn còn là vô sắc giới, 
khổi sa vào đạo Nhị thừa, khỏi lạc vào lối Ma dân, vẫn 
còn là bệnh Thiền na, còn bị trói buộc vào Bồ tát thừa. 
Đã không y trụ nơi chẳng ái thỦ và cũng không khởi cái 
tri giải về không y trụ, ấy là Hậu thiện, là mãn - tự - 
giáo, khỏi rơi vào vô sắc giới, tránh khỏi bệnh Thiền na, 
khỏi sa vào Bồ tát thừa, khổi bị đọa vào địa vị Ma 
vương, nhưng vì bị trí chướng, địa chướng, hành 
chướng nên thấy Phật tánh của mình như ban đêm thấy 
hình sắc. 

Về tập khí vi tế, Phật nói : "Muốn đến địa vị Phật 
phải đoạn dứt hai thứ ngu : Một là vi tẾ sở tri ngu, hai là 
cực vi tẾ sở tri ngu". Cho nên kinh nói : "Có bậc đại trí 


đập vỡ hạt bụi lấy ra quyển kinh". Nếu thấu suốt nghĩa 
ba câu thì chẳng bị kẹt nơi ba đoạn Sơ, Trung, Hậu 
thiện. Giáo môn thí dụ con hươu nhảy ba lần ra khỏi 
lưới, gọi là làm Phật ngoại triền, không có vật gì ràng 
buộc được người này. Đây thuộc về Phật sau đức Nhiên 
Đăng, là tối thượng thừa, là thượng thượng trí, là đỨng 
trên Phật đạo; người này là Phật, có Phật tánh, là đạo 
sư, là điều khiển được vô sở ngại phong, là vô ngại huệ, 
về sau được tư do sai khiến nhân quả phước trí, là làm 
xe chuyên chở nhân quả, Ở nơi sanh không bị sanh nhốt, 
ở nơi tử không bị tử ngại, ở nơi ngũ ấm như cửa đã 
mở, không bị ngũ ấm ngăn trở, đi Ở tự do, ra vào không 
khó. Nếu được như thế, không luận thứ bậc hơn kém, 
dù là thân con kiến, chỉ cần được như thế thì đều là cỎi 
nước thanh tịnh vi diệu không thể nghĩ bàn. Những lời 
kể trên còn là lời nói mở trói, họ (tự tánh) vốn không 
thương tích thì đừng làm cho bị thương. Những cái 
thương tích Phật, thương tích Bồ tát đều là thương tích 
(có nghĩa là chấp Phật là thương tích Phật, chấp Bồ tát 
là thương tích Bồ tát). Phàm nói các pháp "có, không" 
đều là thương tích vì "có, không" bao gồm tất cả pháp. 
Hàng Thập địa là chúng ở trong dòng nước đục, 
tự cho là dòng nước thanh, dựng tướng thanh để nói lỗi 
của tướng trược. Trước kia 10 vị đại đệ tử như Xá Lợi 


Phất, Phú Lâu Na, chánh tín như A Nan, tà tín như Thiện 
Tinh... mỗi người có một cốt cách riêng, mỗi người có 
một phép tắc riêng, đều bị Đạo sư (Phật) nói toạc ra là 
chẳng đúng. TỨ thiền, bát định, A La Hán... trụ trong 
định tám muôn kiếp, họ là người tu hành theo kiến chấp 
vì bị rượu tịnh pháp làm say, nên hàng Thanh Văn nghe 
Phật pháp không phát được đạo tâm vô thượng, do đó bị 
gọi là người đoạn thiện căn không có Phật tánh. Kinh 
giáo nói : "ChÕ gọi là hầm sâu giải thoát đáng sợ, nếu có 
một niệm tâm lui sụt thì rơi vào địa ngục mau như tên 
bắn". Cũng chẳng được nhất định nói lui sụt, cũng 
chẳng được nhất định nói không lui sụt, như các Ngài 
Văn Thù, Quan Âm, Thế Chí,... đến thị hiện đồng loại 
với Tu Đà Hoàn để dẫn dụ, chẳng được nói họ lui sụt, 
mặc dù lúc bấy giờ họ chỈ được gọi là người Tu Đà 
Hoàn thôi. 

Nay cái giác chiều soi chỉ cần chẳng bị các pháp 
"có, không" dính mắc, thấu suốt nghĩa ba câu và tất cả 
cảnh giới nghịch thuận thì dầu có nghe trăm nghìn muôn 
ức đức Phật xuất hiện ở thế gian cũng như không nghe, 
cũng không y trụ vào chỗ không nghe, cũng không khởi 
tri giải về sự không y trụ, nói họ là người lui sụt chẳng 
được, vì số lượng không hạn chế họ được, ấy là Phật 
thường trụ thế gian mà chẳng nhiễm thế pháp. 


Nói Phật chuyển pháp luân mà lui sụt là phỈ báng 
Phật pháp tăng. Nói Phật chẳng chuyển pháp luân mà 
chẳng lui sụt cũng là phỉ báng Phật pháp tăng. Như ngài 
Tăng Triệu nói: "Đạo Bồ đề không thể suy lường, cao 
vô thượng, rộng vô cùng, sâu thăm thẳm". Rơi vào lời 
nói là bệnh, nói giác chiếu soi cũng còn là không đúng, 
chỉ là từ trược biện thanh (do cái đục mà biện biệt cái 
trong) mà thôi. Nếu cho nói cái giác chiếu soi này là 
đúng tức là ngoài cái giác chiếu soi còn có cái giác khác 
không đúng tức là Ma thuyết. Nếu chấp lẫy cái giác 
chiếu soi này thì cũng đồng Ma thuyết, cũng gọi là tự 
nhiên ngoại đạo. Nói cái giác chiếu soi là Phật của chính 
mình, đó là lời nói thước tấc, là lời tính toán, giống như 
con chồn (dã can) kêu, vẫn thuộc về cửa keo sơn (dính 
mắc). TỪ trước đến nay chẳng nhận cái tự tri, tự giác là 
Phật của chính mình mà lại hướng ra ngoài tìm Phật, 
nhờ thiện tri thỨc nói ra cái tự tri tự giác để làm thuốc 
trị cái bệnh hướng ngoại tìm cầu, bệnh hướng ngoại tìm 
cầu đã lành thì thuốc cũng phải bỏ. Nếu chấp lấy cái tự 
tri tự giác thì đó là bệnh Thiền na, là định tánh Thanh 
Văn, như nước đóng băng, toàn băng là nước nhưng khó 
mong cứu được nạn khát, cũng nói: "Bệnh chắc chắn 
chết, lương y bó tay". 

Vô thỈ chẳng phải là Phật, chớ cho là Phật thật. 


Phật là thuốc của chúng sanh, không có bệnh chẳng cần 
uống thuốc, thì thuốc và bệnh đều hết. Phật tánh dụ như 
cam thảo, chúng sanh tu hành chánh pháp dụ như nước 
trong, lấy cam thảo hòa với nước trong, cũng như mật 
hòa với nước, rất là ngon ngọt, nếu chỈ cho là nước 
trong thì không đúng, vì chẳng phải không có Phật tánh, 
Phật tánh vốn là saùn có, nên cũng nói : "Lý này mỌi 
người đều vốn san có". 

Chư Phật, Bồ tát được mệnh danh là người chỉ 
cho biết hạt châu. Từ xưa đến nay nó chẳng phải là vật, 
chẳng cần biết nó, hiểu nó, không cần cho nó là phải 
hay chẳng phải, chỉ cần cắt đứt câu hai đầu, cắt đứt câu 
có, câu chẳng có, cắt đứt câu không, câu chẳng không, 
dâu vết hai đầu chẳng hiện. Hai đầu kéo ông chẳng 
được, số lượng chi phối ông chẳng được, chẳng phải 
thiếu thốn, chẳng phải đầy đủ, chẳng phải phàm, chẳng 
phải thánh, chẳng phải sáng, chẳng phải tối, chẳng phải 
hữu tri, chẳng phải vô tri, chẳng phải ràng buộc, chẳng 
phải giải thoát, chẳng phải tất cả danh tướng. Tại sao 
không phải là lời nói thật? Nếu cho rằng đục đễo hư- 
không làm được tướng mạo Phật, hoặc cho rằng hư- 
không là do xanh, vàng, đổ, trắng làm thành, đều chẳng 
phải là lời nói thật vì pháp chẳng thể so sánh, chẳng thể 
ví dụ, nên nói: "Pháp thân vô vi bất đọa chư số", cũng 


nói: "Thánh thể vô danh chẳng thể nói được". Lý thất 
của không-môn khó ghé, thí dụ như con thái mạc trùng 
(tên một loại côn trùng đặc biệt rất nhỏ) có thể đậu ở 
khắp mọi nơi, nhưng không thể đậu được trên ngọn 
lửa, tâm của chúng sanh cũng thế, có thể duyên ở mọi 
nơi, nhưng không thể duyên trên Bát Nhã. 

Thiện tri thức ham dạy người học tìm cầu tri 
giải, đó là thiện tri thức ma, vì chấp tri giải; nếu phát tứ 
hoằng thệ nguyện, "nguyện độ hết tất cả chúng sanh rồi 
sau ta mới thành Phật", đó là Bồ tát phát trí ma, vì thệ 
nguyện không buông bỏ; nếu ham gieo trồng thiện căn 
nhƯ trì trai giữ giới, tu thiền học huệ cho đến ngồi đạo 
tràng thị hiện thành Đẳng Chánh Giác độ chúng sanh 
nhiều như số cát sông Hằng thảy đều chứng quả Bích 
Chi Phật, đó là thiện căn ma, vì khởi tâm tham đắm; nếu 
đối với các pháp đều không tham nhiễm, diệu lý độc 
tồn, trụ trong thiền định thâm sâu không còn tiến lên 
nữa, đó là tam muội ma, vì đam mê cái vui thiền định; 
nếu chấp Niết bàn chí thượng, ly dục tịch tịnh, là 
nghiệp ma vì có sự tạo tác. Nếu trí huệ thoát những lưới 
ma kể trên chưa triệt để thì dẫu cho hiểu được trăm 
ngàn kinh Phật thấy đều là cặn bã địa ngục, ví như 
muốn tìm "Phật tương tự" thì không có chỗ đúng. 

Như nay nghe nói chẳng chấp trước vào tất cả 


pháp thiện, ác, có, không.... liền cho đó là rơi vào không, 
mà chẳng biết rằng bỏ gốc theo ngọn mới chính là rơi 
vào không. Thế nào là bỏ gốc theo ngọn? Cầu Phật, cầu 
Bồ đề và tất cả pháp có, không,... là bỏ gốc theo ngọn. 
Hiện tại chỉ cần ăn đạm bạc tạm sống, mặc áo vá đỡ 
lạnh, khát thì bụm lấy nước uống, ngoài ra đỐi với tất 
cả pháp có, không, đều không có mẩy may nghĩ tưởng, 
người nầy dần dần sẽ có chút phần nhẹ nhàng sáng 
SUỐI. 

Thiện tri thức chẳmg chấp có, chẳng chấp không, 
thoát được mười câu ma ngữ (J) thì nói ra không trói 
buộc người, có nói lời nào ra cũng chẳng tự xưng là 
Thầy nói, cũng như tiếng dội trong hang, tiếng nói trùm 
khắp thiên hạ cũng không có khẩu quá (lỗi khẩu 
nghiệp), đủ sức làm y chỈ cho người. Nếu nói ta biết 
thuyết, biết giải, nói ta là Hòa thượng, ngươi là đệ tử, 
lỗi đó đồng như ma thuyết. Vô cớ nói rằng :"Mắt thấy 
đạo còn, là Phật hay chẳng là Phật, là Bồ đề hay chẳng 
là Bồ đề, là Niết bàn hay chẳng là Niết bàn, là giải thoát 
hay chẳng là giải thoát,... hoặc vô cớ nói ra mỘit tri, mỘt 
giải, hoặc giơ một cánh tay, dựng một ngón tay bảo là 
thiền, là đạo, những lời nói cử chỉ này trói buộc người 
không biết đến khi nào mới thôi, ấy là chồng thêm dây 
trói buộc tỳ kheo. Dẫu cho không nói cũng có lỗi. Thà 


làm thầy cho tâm, chẳng cho tâm làm thầy. 

Giáo bất liễu nghĩa mới có Thiên Nhân Sư, có 
Đạo Sư. Trong giáo liễu nghĩa thì chẳng có Thiên Nhân 
Sư, chẳng cho pháp làm thầy. Nêu chưa thể y được sự 
chiếu soi nhiệm mầu của tự tánh, tạm y được giáo liễu 
nghĩa còn có phần thân cận, nếu là giáo bất liễu nghĩa thì 
chỉ thích hợp để nói trước bọn người tục tai điếc. Nay 
chỉ cần chẳng y trụ tất cả pháp có, không, cũng không 
trụ nơi chẳng y trụ, cũng không khởi cái tri giải về 
chẳng y trụ, đây gọi là đại thiện tri thức, cũng nói : "Chỉ 
có một mình Phật là người đại thiện tri thức, không có 
người thứ hai, ngoài ra đều gọi là ngoại đạo, cũng gọi là 
ma thuyết". Nay chỉ cần phá câu nói hai đầu (tương 
đối), chớ tham nhiễm việc mở trói và tất cả cảnh pháp 
có, không, ngoài ra không có ngỮ cú nào khác để dạy 
người. Nếu nói có ngữ cú khác để dạy người, có pháp 
khác để cho người, đó gọi là ngoại đạo, cũng gọi là ma 
thuyết. 

Cần phải biết lời giáo liễu nghĩa, lời giáo bất liễu 
nghĩa, cần phải biết lời tùy tục, lời nghịch tục, cần phải 
biết lời nói sống, lời nói chết, cần phải biết lời thuốc, 
lời bệnh, cần phải biết lời ví dụ thuận, lời ví dụ nghịch, 
cần phải biết lời nói chung, lời nói riêng. Nói do tu hành 
được thành Phật, có tu có chứng, là tâm là Phật, tức tâm 


tức Phật,...,dù là do Phật thuyết nhưng đều thuộc về lời 
giáo bất liễu nghĩa, là lời tùy tục, là lời nói chung, là lời 
nhẹ như mang một lon một lít, là lời nói về bên pháp uế, 
là lời ví dụ thuận, là lời nói chết, là lời nói trước kẻ 
phàm phu. Chẳng cho do tu hành mà được thành Phật, 
không tu không chứng, phi tâm phi Phật,... cũng là lời do 
Phật thuyết, nhưng đều thuộc về lời giáo liễu nghĩa, là 
lời nghịch tục, là lời nói riêng, là lời nặng như mang 
trăm tạ, là lỜi nói ngoài giáo tam thừa, là lời ví dụ 
nghịch, là lời nói về bên pháp tịnh, là lời nói sống, là lời 
nói trước người có quả vị. 

Từ Tu Đà Hoàn trở lên cho đến bậc Thập địa, hễ 
có lời nói đều thuộc về pháp trần cấu, hễ có lời nói đều 
thuộc về bên phiền não, hễ có lời nói đều thuộc về giáo 
bất liễu nghĩa. Giáo liễu nghĩa là trì, giáo bất liễu nghĩa 
là phạm, Phật địa không có trì phạm nên giáo liễu nghĩa 
và giáo bất liễu nghĩa đều chẳng cho. 

Do mạ biết đất tốt xấu, do trược (đục) biết thanh 
(trong). Như nay cái giác chiếu soi nếu theo bên thanh 
mà xét thì có giác chiếu soi cũng chẳng phải thanh, 
không có giác chiếu soi cũng chẳng phải thanh, thanh 
cũng chẳng phải, không thanh cũng chẳng phải, thánh 
cũng chẳng phải, không thánh cũng chẳng phải, tạivì 
thấy nước đục (trược) mới nói lỗi của nước đục, nước 


nếu trong (thanh) thì đâu có gì để nói nữa, nói ra là làm 
đục nƯỚc rồi. 

Nếu có cái hồi của không hỏi thì cũng có cái nói 
của không nói, bởi Phật chẳng vì Phật mà nói pháp. 
Pháp giới bình đẳng chân như, không có Phật nào mà 
không độ chúng sanh, Phật chẳng trụ Phật gọi là chân 
phước điền. 

Cần phải phân biệt lời chủ khách, nếu tham 
nhiễm tất cả cảnh pháp có, không, sẽ bị tất cả cảnh 
pháp có, không làm mê hoặc thì tự tâm là ma vương, 
chiếu dụng thuộc ma dân. Như nay cái giác chiếu soi chỉ 
cần chẳng y trụ vào tất cả các pháp có không, các pháp 
thế gian và xuất thế gian, cũng không trụ nơi chẳng y 
trụ, cũng không có tri giải về "không trụ nơi chẳng y 
trụ". 

Tự tâm là Phật, Phật là bất nhị, nếu chiếu dụng 
(khách quan) thuộc Bồ tát. Tâm tâm là chúa tỂ thì chiếu 
dụng (chủ quan) thuộc khách trần. Như nước nổi sống 
thì chẳng thể chiếu soi vạn tượng, nếu nước trong lặng 
tịch chiếu, không lập năng sở, tự nhiên thấu suốt cổ 
kim, như nói: "Thần vô chiếu công, chí công thường 
tôn" (2), bậc người như thế được làm đạo sư ở khắp 
mỌi nƠi. 


Tánh thức của chúng sanh là tánh keo sơn, luôn 


luôn dính mắc các pháp có không, vì chưa từng bước lên 
thêm bậc Phật nên thình lình cho uống thuốc huyền chỉ 
chẳng được, bỗng nghe lời nói xuất cách họ tin chẳng 
nổi, cho nên đức Phật ngồi dưới cội Bồ đề bốn mươi 
chín ngày lặng lễ tư duy, vì Phật tánh không có hình 
tướng số lượng, chẳng thể thí dụ, thực là khó nói. Nếu 
nói chúng sanh có Phật tánh cũng là phỈ báng Phật pháp 
tăng, nói chúng sanh không Phật tánh cũng là phỈ báng 
Phật pháp tăng. Nếu nói có Phật tánh là chấp trước 
báng. Nếu nói không Phật tánh là hư vọng báng. Như 
nói về tứ cú kệ : Nói Phật tánh có là tăng ích báng (nói 
thêm), nói Phật tánh không là tổn giảm báng (nói bớt), 
nói Phật tánh cũng có cũng không là tương vi báng (trái 
ngược nhau), nói Phật tánh chẳng có chẳng không là hý 
luận báng (nói bông đùa). Ban sơ nếu không nói thì 
chúng sanh không có hy vọng giải thoát, còn ban sơ nếu 
muốn nói lại sợ chúng sanh đuổi theo lời nói sanh ra 
kiến giải, lợi ít mà hại nhiều. Nên Phật nói : "Ta thà 
chẳng thuyết pháp, hảy mau nhập Niết bàn". Nhưng sau 
đó tìm về chư Phật quá khứ, thấy các Ngài đều nói pháp 
tam thừa nên Phật mới giả lập kệ pháp, giả lập danh tự, 
vốn chẳng phải Phật, nói với họ là Phật, vốn chẳng phải 
Bồ đề, Niết bàn, giải thoát, nói với họ là Bồ đề, Niết 
bàn, giải thoát,.... Biết họ gánh trăm tạ chẳng nổi tạm 


cho họ gánh một lon một lít, biết họ khó tin giáo liễu 
nghĩa tạm nói với họ giáo bất liễu nghĩa, tạm được pháp 
lành lưu hành còn hơn là pháp ác. Vì thiện quả mãn rồi 
thì ác quả đến, được Phật thì có chúng sanh đến, được 
Niết bàn thì có sanh tử đến, được sáng thì có tối đến, tất 
cả chỉ là nhân quả hữu lậu đối đãi nhau, nếu muốn vượt 
qua sự đối đãi chỉ cần cắt đứt câu hai đầu (tương đối) 
thì chẳng bị số lượng hạn chế. 

Phật tánh bất nhị, không Phật, không chúng sanh, 
không thân, không sơ, không cao, không thấp, không 
bình, không đẳng, không đi, không đến, chỈ cần chẳng 
chấp trước văn tự, cắt đứt hai đầu thì sự tương đối trói 
buộc chẳng được, khỏi bị khổ vui lôi kéo, khổi bị sáng 
tối khống chế. Nói về lý thì chân thật cũng chẳng chân 
thật hư vọng cũng chẳng hư vọng, vì không phải là vật 
có số lượng nên dụ như không, chẳng thể tu sửa. Nếu 
tâm có một chút tri giải liền bị số lượng dính mắc cũng 
như keo sơn, năm chỗ (ngũ uẩn) đều bị dính mắc thì bị 
ma vương nắm bắt được, chẳng được tự do về nhà. 

Luận về giáo ngữ đều có ba câu liền nhau là sơ 
thiện, trung thiện và hậu thiện. Sơ là bảo họ phát thiện 
tâm, trung là phá thiện tâm, hậu mới gọi là thiện tốt. "Bồ 
tát tức phi Bồ tát thị danh Bồ tát", "Pháp, phi pháp, phi 
phi pháp", cũng như tất cả ba câu trong kinh Kim Cang 


nghĩa đều như thế. Nếu chỉ nói nghĩa một câu hoặc hai 
câu làm cho chúng sanh vào địa ngục là tội của pháp sư, 
nếu đồng thời nói cả nghĩa ba câu mà họ hiểu lầm tự 
vào địa ngục thì việc ấy không liên can gì đến pháp sƯ. 
Như nay nói cái giác chiếu soi là Phật của mình, là sơ 
thiện không chấp lẫy cái giác chiếu soi này, câu là trung 
thiện, cũng không có cái tri giải về sự không chấp lấy, là 
hậu thiện. Những lời trên còn thuộc về Phật sau Đức 
Nhiên Đăng, chỈ là không phàm cũng không thánh, chớ 
sai lầm nói Phật chẳng phải phàm chẳng phải thánh. Sơ 
Tổ Trung Hoa nói : "Vô năng, vô thánh là Phật thánh". 
Nếu nói có thần thông biến hóa là Phật thánh thì chín 
phẩm tinh linh rồng, súc sanh... cho đến các cõi trỜi trở 
lên cũng có thần thông cũng có thần thông biến hóa, 
cũng biết được việc xưa nay trăm kiếp, nhưng đâu được 
gọi là Phật! Như A Tu La Vương thân gắp đôi núi Tu Di 
vô cùng to lớn, lúc cùng với trời Đế Thích giao chiến, tự 
biết sức không bằng bèn dắt trăm muôn binh sĩ chui vào 
cọng sen ẩn núp, thần thông biện tài cũng không biết 
nhưng chẳng phải là Phật. 

Giáo ngữ có cấp bậc ẩn hiển, cao thấp, lên xuống 
bất đồng. Lúc chưa ngộ, chưa giải thoát, gọi là tham 
sân, ngộ rồi gọi là Phật huệ, nên nói: "Không khác 
người thuở trước, mà chỈ khác cái hành vi thuở trước". 


GHI CHÚ : 

() Mười câu ma ngữ : là trược tâm, tham tâm, ái 
tâm, nhiễm tâm, sân tâm, chấp tâm, trụ tâm, y tâm, thủ 
tâm, luyến tâm. 

(2) "Thần vô chiếu công, chí công thường tồn": 
Thần dụ cho tự tánh, tự tánh bất nhị không có năng 
chiếu sở chiếu nên nói "thần vô chiếu công", nhưng 
không phải là không có chiếu soi. Vì thể dụng của tự 
tánh cùng khắp không gian thời gian nên nói "chí công 
thường tồn". 

Hỏi: Chặt cây, cuốc cỏ, khai mương, đào đất, có 
tướng tội báo không? 

SƯ đáp: 

Không thể nhất định nói là có tội hay không tỘI. 
Việc có tội hay không tội là do nơi người đó. Nếu tham 
nhiễm tất cả pháp có không, có tâm lấy bỏ, không thấu 
suốt nghĩa ba câu, thì nói người này nhất định có tỘi. 
Nếu thấu suốt nghĩa ba câu, tâm như hư không, cũng 
chẳng có cái nghĩ tưởng hư không, thì người này nhất 
định là không tội. Lại nữa, nếu tội đã tạo rồi mà nói là 
không thấy có tội thật là vô lý. Nếu không tạo tội mà nói 
là có tội thì cũng là vô lý. Như trong luật nói : "Người 
hôn mê giết người và trong chiêm giết người còn không 
bị tội giết", huống là sự truyền thừa của Thiền tông, 


chẳng trụ một pháp nào, tâm như hư không, cũng không 
có tướng hư không, thì tội đặt để ở chỗ nào? 
xˆ?£+k 

Xưa nếu có nay thì nay cũng có xưa, nghĩa là 
ngày xưa có Phật thì ngày cũng có Phật. Hiện tại nếu 
được một niệm chẳng bị tất cả pháp có không quản 
nhiếp, thì thẳng đến tận vị lai cũng được như vậy. Xưa 
cũng như nay, Phật chỉ là người, người chỉ là Phật, 
cũng là chánh định, chẳng cần đem định nhập định, 
chẳng cần đem thiền tưởng thiền, chẳng cần đem Phật 
tìm Phật, như nói : "Pháp chẳng cầu pháp, pháp chẳng 
đắc pháp, pháp chẳng hành pháp, pháp chẳng thấy pháp, 
thì tự nhiên đắc pháp, chẳng nhờ đắc để đắc thêm". Cho 
nên Bồ tát cần phải chánh niệm như vầy : Đối với pháp 
rỗng không độc tồn, cũng không biết cái pháp độc tồn, 
thì chí tánh tự như như, chẳng phải do nhân làm ra, cũng 
gọi là thể kết, cũng gọi là thể tập, chẳng phải là trí biết, 
chẳng phải là thức biết, bạch chỗ suy lường, tột cái thể 
ngưng tịch, sự suy nghĩ dứt hẳn như nước biển cạn 
sạch, sóng không còn sanh khởi nữa. 

Cũng nói : Như nước biển lớn không có gió mà 
lượn sóng lăn tăn, bỗng biết lượn sóng lăn tăn ấy là cái 
biết thô trong tế, quên cái biết nơi biết vẫn còn là cái tế 
trong tế. Nói cảnh giới Phật là từ cái biết đầu tiên này 


sanh ra tất cả tam muội, cũng gọi là đẳnh tam muội, 
cũng gọi là vua tam muội, cũng gọi là nhĩ-diệm-trí (trí sở 
tri), dùng những tam muội này tưới trên đẳnh đầu của 
các vị pháp vương tử, khiến cho Ở nơi tất cả cõi nước 
(sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) đều thành Đẳng 
Chánh Giác, khi ấy trong ngoài thông đạt chẳng gì ngăn 
cách một sắc một traần, một Phật một sắc, tất cả Phật 
tất cả sắc, tất cả trần tất cả Phật, do đến tất cả sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp, mỗi mỗi cùng khắp tất cả 
cõi nước cũng đều như thế. Đây là thô trong tế, là cảnh 
giới thiện, trong cảnh giới này kiến văn giác tri là tất cả 
thượng lưu, xuất sanh nhập tử độ tất cả "có, không" 
cũng là thượng lưu, Niết bàn cũng là thượng lưu, Vô 
Thượng Đạo, Vô Đẳng Đẳng Chú cũng là thượng lưu... 
Phàm sở thuyết của thượng lưu là cái thuyết đệ nhất, ở 
trong các thuyết rất là thâm sâu, không người nào có thể 
đến được. Nói chư Phật hộ niệm nghĩa là khéo nói cái 
dụng thâm sâu quảng đại của tất cả nước trong và đục 
nên mới được chư Phật hộ niệm. 

Kinh nói: "Đi đứng nằm ngồi nếu được như thế, 
lúc ấy Ta liền hiện thân thanh tịnh quang minh". Lại nói: 
"Như ngươi thân bằng, ngữ bằng, Ta cũng bằng như 
thế, cho đến một Phật sát (I) thanh, một Phật sát hương, 
một Phật sát vi, một Phật xúc, một Phật sát sự, thầy đều 


như thế. Từ đây lên đến thế giới Liên Hoa Tạng cao 
rộng thầy đều như vậy". 

Nếu giữ lẫy cái biết đầu tiên làm tri giải, gọi là 
đẳnh kết (phiền não cao tột), cũng gọi là đọa đẳnh kết, 
là căn bẳn của tất cả trần lai. Vô cớ tự sanh tri kiến gọi 
là không dây mà tự trói. Tại sao vậy? Vì có sở tri nên bị 
cái sỞ tri ấy tàng buộc trong gam giới. Lại nữa cái biết 
đầu tiên nầy có thể làm tan tất cả cửa phiền não trói 
buộc, Nhị thừa gọi là nhĩ-diệm-thức (thức sở tri), cũng 
gọi là vi tế phiền não, hàng Nhị thừa biết được lập tức 
dứt trừ. Đã dứt trừ xong, gọi là đem thần tánh trở về cái 
hang không, cũng gọi là bị rượu tam muỘi làm say, cũng 
gọi là bị ma giải thoát trói buộc. Thế giới thành hoại, 
định lực Nhị thừa có thể duy trì, nhưng vẫn bị lọt vào 
quốc độ khác mà chẳng hay biết, nên gọi là chỗ hầm sâu 
giải thoát đáng sợ hải. Còn hàng Bồ tát thì xa lìa hết 
thắy. 

GHI CHÚ : 

() Một Phật sát : Một tam thiên đại thiên thế 
giỚiI. 

xˆ>£+k 

SƯ nói: 

Phát nguyện cầu vô thượng Niết Bàn còn là tà 
nguyện. Nơi thân ngũ ấm của mình bị người mổ xẻ, 


không cảm thấy phiền não, cũng không một niệm sanh 
tâm nhân ngã, nếu y trụ cái không một niệm đó cho là 
phải, gọi là pháp trần cấu. Người thập địa thoát chẳng 
được còn trôi vào sông sanh tử, huống là những kể đuổi 
theo danh lợi, cống cao ngã mạng, nói "ta được tất cả vô 
ngại", ấy chỉ là tự dối thôi. 

+? 

SƯ nói: 

Tổ Đạt Ma nói: "Tâm cho là có chỗ đúng ắt phải 
có chỖ sai". 

Nêu quý một vật thì bị một vật mê hoặc, nếu tin 
thì bị tin mê hoặc, nếu không tin lại thành phỉ báng. Vậy 
chớ nên quý chớ nên không quý, chớ nên tin chớ nên 
không tin. 

+ 

Hỏi: Thế nào là "hữu tình không Phật tánh" và 
"vô tình có Phật tánh"? 

SƯ đáp: 

Từ người đến Phật là tình chấp thánh, từ người 
đến địa ngục là tình chấp phàm. Như nay đối với hai 
cảnh phàm thánh có tâm ái nhiễm thì gọi là "hữu tình 
không Phật tánh". Còn như đối với hai cẳnh phàm thánh 
và tất cả pháp có không đều không có tâm lấy bổ, cũng 
không có cả cái tri giải về không lấy bỏ thì gọi là "vô 


tình có Phật tánh". Do vì không bị tình chấp ràng buộc 
nên gọi là vô tình, chứ không phải đồng với các loại vô 
tình như gỗ, đá, hư không, hoa vàng, trúc biếc, mà cho là 
có Phật tánh. Nếu nói vô tình có Phật tánh, tại sao trong 
kinh không thấy thọ ký cho chúng thành Phật? ChỈ như 
hiện nay cái giác chiếu soi không bị loài hữu tình ảnh 
hưởng mà biến đổi, nên dụ như trúc biếc; tịch mà 
thường chiếu, sẵn sàng Ứng cơ, chẳng phải không biết 
thời tiết, thời tiết đến thì hoa nở, nên dụ như hoa vàng. 

Lại nói: "Nếu bước lên nấc thang Phật là vô tình 
có Phật tánh, còn chưa bước lên nấc thang Phật là hữu 
tình không Phật tánh". Lúc chưa ngỘ gọi là mẹ, ngỘ rồi 
gọi là con, cũng không có tri giải về ngỘ và chưa ngộ 
gọi là mẹ con đều mất. 

+kk‡k 

SƯ nói: 

Tất cả ngôn giáo chỉ là trị bệnh. Vì bệnh chẳng 
đồng nên thuốc cũng chẳng đồng, do đó có lúc nói có 
Phật, có lúc nói không Phật, mục đích chính là trị bệnh. 
Bệnh nếu được lành, mỗi lời đều là lời thật, nếu trị 
bệnh không lành, mỗi lời đều là hư vọng. Cho lời thật là 
lời hư vọng là vì sanh khởi kiến chấp, cho lời hư vọng 
là lời thật là vì muốn đoạn dứt tưởng điên đảo của 
chúng sanh. Kỳ thật bệnh vốn là hư vọng thì phải dùng 


thuốc hư vọng để đối trị mà thôi. 
+? 

SƯ nói: 

Nơi thánh địa học tập nhân phàm, là Phật vào 
trong chúng sanh để dẫn dắt dạy bảo đồng loại. Cũng 
như vào đạo ngã quỷ cùng họ chịu khổ, mới có dịp 
thuyết Bát Nhã Ba La Mật cho họ khiến họ phát tâm, 
nếu cứ ở thánh địa mãi thì làm sao có dịp đến thuyết 
pháp cho họ. Phật vào các loài chúng sanh làm ghe 
thuyền cho họ, cùng họ chịu khổ, lao nhọc biết bao! 
Phật vào chỗ khổ cũng đồng như chúng sanh chịu khổ, 
Phật chỉ là đi ở tự do chẳng đồng với chúng sanh thôi. 
Phật chẳng phải hư không, chịu khổ đâu thể không khổ, 
nếu nói không khổ là không đúng. 

Bình thường chớ nên nói Phật có thần thông tự 
tại hay không tự tại. Người biết hổ thẹn thì không dám 
nói Phật là hữu vi hay là vô vi, không dám nói Phật là tự 
do hay không tự do. Ngoài sự tán thán phương thuốc 
hay, không được hiển lộ sự tương đối. Kinh nói: "Nếu 
người đem Phật, Bồ đề đặt bên chỗ đúng thì người ấy 
bị tội lớn". Cũng nói: "Nếu ở trước người không biết 
Phật pháp mà nói với họ như thế thì không lỗi". Thí dụ 
sữa bò vô lậu hay trị bệnh hữu lậu, bò ấy không ở trên 
cao nguyên, không ở dưới ẩm thấp, thì sữa bò này nên 


làm thuốc. Cao nguyên dụ cho Phật, ẩm thấp dụ cho 
chúng sanh. Cũng như nói: "Thật trí của Pháp Thân Như 
Lai biện tài vô ngại, đi ở tự tại, bất sanh bất diệt, gọi là 
sáng, còn sanh lão bệnh tử, đau khổ mọi thứ, gọi là tối, 
nhƯ ăn canh nẫm trúng độc mà chết ấy là tối. Nếu tiêu 
diệt dấu tích, sáng tối đều lìa vô thỦ vô y thì chẳng sáng 
chẳng tối". 

Nói Phật sanh nơi cung vua, lấy vợ Da Du Đà La, 
cho đến trải qua tám giai đoạn thành Phật, ấy là sự vọng 
tưởng chấp thật của hàng Thanh Văn và ngoại đạo. Tự 
tánh bất nhị, chẳng một chẳng hai, người mắt sáng cần 
phải đủ hai con mắt để chiếu soi, chiếu phá việt hai đầu 
(tương đối). Nếu chỈ có một con mắt thiên hướng một 
bên thì phải bổ mất bên kia. Người xưa nói: "Dù Công 
Đức Thiên, Hắc Ám Nữ đi theo, người chủ có trí thì cả 
hai đều chẳng nhận". Người học đạo nên tâm như hư 
không, sở học mới được thành tựu. 

Lục Tổ nói: "Thiện ác đều chớ suy nghĩ". 

Mã TỔ nói: "Như người mê chẳng phân biệt 
phương được hướng". 

Tăng Triệu nói: "Bế tắc trí huệ thông minh, độc 
giác mênh mông”. 

Văn Thù nói: 


Vì tâm đồng hư không 


Kính lễ vô sở quán 

Kinh điển rất thâm sâu 

Chẳng nghe chẳng thọ trì. 

Chỉ như nay đối với các pháp có không chẳng 
thấy chẳng nghe, lục căn đóng bít, nêu học được như 
thế, trì kinh như thế, mới có phần tu hành. Lời này đắng 
miệng nghịch tai, nếu người nào thực hành được thì đến 
kiếp thứ nhì hoặc kiếp thứ ba ắt được ở chỗ không có 
Phật mà tọa đạo tràng, thị hiện thành Đẳng Chánh Giác, 
biến ác thành thiện, biến thiện thành ác, dùng pháp ác 
giáo hóa thập địa Bồ tát, dùng pháp thiện giáo hóa địa 
ngục ngạ quỷ, gặp chỗ sáng thì khéo mở trói cho sáng, 
sặp chỗ tối thì khéo mở trói cho tối. Cũng nói: "Từ sắc 
giới trở lên, bố thí là bệnh, bỏn xến là thuốc, từ sắc giới 
trở xuống, bổn xến là bệnh, bố thí là thuốc". Cũng nói: 
"Từ người đến Phật là đắc, từ người đến địa ngục là 
thất, thị phi cũng vậy". Tam TỔ nói: "Đắc thất thị phi, 
nhất thời buông bỏ". Nắm vàng thành đất, nắm đất 
thành vàng, tự do biến hóa, tất cả đều làm được. Ngoài 
hằng sa thế giới có kể cầu cứu, Phật liền hiện ra ba 
mươi hai tướng tốt trước mặt người ấy, dùng tiếng nói 
của họ thuyết pháp cho họ, tùy cơ cảm ứng, tùy loại 
biến hóa, mà hiện hình khác nhau, lìa ngã và ngã sở. Làm 


những được việc này vẫn chỉ là tiểu dụng, cũng còn 


nằm trong cửa Phật sự. Nếu là đại dụng : đại thân ẩn 
nơi vô hình, đại âm dấu nơi hy thanh (âm thanh ngoài 
tần số nghe), như lữa ở trong gỗ cây, như tiếng Ở trong 
chuông trống, khi chưa đủ nhân duyên chẳng thế nói đó 
là có hay không. Đối với quả báo cỏi trời, bổ nó như 
nhổ nước miếng, đối với lục độ vạn hạnh của Bồ tát 
như nhờ tử thi làm bè qua sông, cũng như chui lỗ cầu 
tiêu để ra khỏi tù. Phật đắp ba mươi hai tướng tốt gọi là 
đắp cái y cáu bẩn. 
+? 

SƯ nói: 

Chẳng thiện trói, chẳng ác trói, chẳng Phật trói, 
chẳng chúng sanh trói, cho đến chẳng tất cả số lượng 
trói. Nên nói : "Phật là người ở ngoài trói buộc". 

Những người tham đắm tri giải nghĩa cú như mẹ 
thương con, chỉ biết cho con ăn nhiều tô lạc, tiêu hay 
không tiêu đều không màng đến. Lời này dụ cho: 

Hàng thập địa thọ sự cúng dường cỦa trỜi ngƯỜời 
là tôn quý phiền não. 

Thiền định sanh vào sắc giới, vô sắc giới, là 
phước lạc phiền não. 

Được thần thông tự tại bay đi ẩn hiện khắp tịnh 
độ mười phương chư Phật, là nghe pháp phiền não. 

Học từ bi hỞ xả là nhân duyên phiền não. 


Học lý không, bình đẳng, là trung đạo phiền não 

Học tam minh lục thông là tứ vô ngại phiền não. 

Học tâm đại thừa là phát tứ hoằng thệ nguyện 
phiền não. 

Sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa là minh giải phiền 
não. 

Ngũ địa, lục địa, thất địa là chư tri kiến phiền 
não. 

Bát địa, cửu địa, thập địa là song chiếu nhị đế 
(chân đế và tục đế) phiền não. 

Cho đến học Phật quả là bá vạn A tăng kỳ chưa 
hạnh phiền não. 

Lược giải: 

Các thứ phiền não kể trên có thể khiến người đọc 
nghi ngờ nên chúng tôi luợc giải : 

Bản năng của tự tánh vốn đầy đủ, cùng khắp 
không gian và thời gian, nếu được phát hiện (kiến tánh) 
thì tùy duyên cảm ứng chẳng thiếu sót. Nay còn học 
thêm làm thêm củng như trên đầu mọc thêm đầu, chỉ tự 
thêm lao nhọc, cho nên nói là phiền não. 

Lược giải hết. 

Chỉ biết tham đắm nghĩa cú tri giải chẳng biết đó 
là trói buộc phiền não, nên nói: "Giòng sông kiến chấp 
hay cuốn trôi hương tượng (loài voi lớn ở Hi Mã Lạp 


Sơn, dụ cho hàng Bồ tát)". 
+k+k>k 

SƯ nói: 

Nếu chấp vốn thanh tịnh, vốn giải thoát, tự là 
Phật, tự là thiền đạo, có kiến giải này, tức thuộc về phái 
ngoại đạo tỰ nhiên. 

Nếu chấp nhân duyên tu thành, chứng đắc, tức 
thuộc về phái ngoại đạo nhân duyên. Chấp có tức thuộc 
về phái ngoại đạo thường kiến. 

Chấp không tức thuộc về phái ngoại đạo đoạn 
kiến. 

Chấp cũng có cũng không tức thuộc về phái 
ngoại đạo biên kiến. 

Chấp chẳng có chẳng không tức thuộc về phái 
ngoại đạo không kiến, cũng gọi là ngoại đạo ngu sĩ. 

Hiện nay chớ cho là kiến (thấy) Phật, kiến Niết 
bàn, kiến tất cả pháp có không..., cũng không phải là vô 
kiến, mới được gọi là chánh kiến. Không có tất cả văn 
(nghe), cũng không phải là vô văn, mới được gọi là 
chánh văn. 

Văn Thù là Tổ Sư của bảy Phật, cũng là Bồ tát 
bậc nhất trong cõi Ta Bà, vô cớ nổi lên cái tưởng kiến 
Phật, cái tưởng văn pháp, nên bị sức oai thần của Phật 
đày đi núi Nhị Thiết Vi. Ngày chẳng phải là không hiểu, 


chỉ vì đặc biệt muốn làm mô phạm cho người hậu học, 
kiến người đời sau chớ nên móng khởi những kiến văn 
như thế. Hễ không chấp tất cả các pháp hữu vô, hữu 
kiến vô kiến... mỗi mỗi thấu suốt ngoài ba câu, ấy gọi là 
Như Ý Bảo, cũng gọi là BỬu Liên Hoa hứng chân. Nếu 
sanh khởi Phật kiến pháp kiến và tất cả các kiến hữu vô, 
gọi là con mắt bị nhặm vì có năng kiến sở kiến, nên gọi 
là kiến ràng buộc, cũng gọi là kiến che khuất, cũng gọi 
là kiến nghiệp. Như nay niệm niệm đối với tất cả kiến 
văn giác tri và tất cả trần cấu được tẩy sạch hết thì một 
trần một sát trọn là một Phật. Hễ khởi một niệm "trọn là 
một Phật", niệm niệm tương tục trong tam thế ngũ ấm 
không có số lượng, ấy gọi là Phật đầy khắp hư không, 
cũng gọi là phân thân Phật (Sư từng nói : "Hễ có cử tâm 
động niệm đều gọi là phá giới". Tại sao niệm này lại 
được gọi phân thân Phật? Vì thiên ma Ba Tuần muốn 
tìm chỗ một niệm khởi của Bồ tát để khuấy phá, nhưng 
chỗ khởi niệm nầy có thể tìm được chăng? Nếu chẳng 
thể tìm thì tại sao Văn Thù kiến Phật, văn pháp bị đày đi 
núi Nhị Thiết Vị). 
+kk‡k 

SƯ nói: 

Không có ma phàm phu đến là đại thần chú, 
không có ma Nhị thừa đến là đại minh chú, không có ma 


Bồ tát đến là vô thượng chú, không có ma Phật đến là vô 
đẳng đẳng chú. 

Một biến chúng sanh là siểm-khúc tu-la (l), hai 
biến Nhị thừa là siểm-khúc tu-la, ba biến Bồ tát là siểm- 
khúc tu-la. Đó là tam biến tịnh độ (2). Tất cả pháp có 
không, phàm thánh,... dụ như quặng vàng, tự mình đúng 
lý dự như vàng. Vàng với quặng tách rời nhau thì vàng 
thật lộ ra. Nếu có người muốn tiên thì liền biến vàng 
thành tiền cho người ấy dùng. Cũng như bột mì thật, 
nếu có người đến xin bánh liền làm thành bánh cho 
người đó. Cũng như viên quan hầu cận có trí, khéo hiểu 
được ý nhà vua, vua lúc muốn đi, kêu "Tiên đà bà", liền 
đem ngựa đến; lúc vua muốn ăn, kêu "Tiên đà bà", liền 
đem búa đến. Những việc trên dụ cho người học huyền 
chỉ, khéo được thông đạt thì ứng cơ chẳng sai lầm, nên 
cũng gọi là lục tuyệt sư tử (tự tánh). Ngài Chí Công nói: 
"Tùy ngƯời tạo tác, trăm sự biến hóa". Hàng Bồ tát 
Thập địa chẳng đói chẳng no, vào nước không chìm, vào 
lửa không cháy, nhưng nếu muốn cháy cũng chẳng thể 
cháy, vì các vị ấy còn bị số lượng hạn chế. Phật thì 
chẳng phải như thế, vào lửa chẳng cháy, còn như muốn 
cháy liền cháy, vào nước chẳng chìm, muốn chìm liền 
chìm. Ngài xử dụng tứ đại được tự do, tất cả sắc là sắc 
Phật, tất cả thanh là thanh Phật, cặn bã nhơ uế của tâm 


siểm khúc sạch hết, thấu suốt nghĩa ba câu mới được 
nói lời nầy : Bồ tát thanh tịnh, đệ tỬ sáng suỐt, có nói ra 
điều gì cũng chẳng chấp có không, tất cả chiếu dụng 
chẳng lạc vào thanh hay trược. 

Người có bệnh mà không uống thuốc là người 
ngu. Người không bệnh mà uống thuốc là hàng Thanh 
Văn. Người chấp quyết định vào một pháp gọi là định 
tánh Thanh Văn. Người luôn luôn đa văn gọi là tăng 
thượng mạn Thanh Văn. Người ham biết các pháp ngoài 
tâm gọi là hữu học Thanh Văn. Người trầm không trệ 
tịch và tự biết mình gọi là vô học Thanh Văn. 

Tham sân sĩ là độc, mười hai phần giáo là thuốc, 
độc chưa tiêu hết, thuốc không được bổ, không bệnh mà 
uống thuốc, thuốc trở thành bệnh. Bệnh hết mà thuốc 
không bỏ nên mới nói: "Bất sanh bất diệt là nghĩa vô 
thường". Kinh Niết Bàn nói: "Tu sĩ có ba điều ác dục: 
Một là muốn được tứ chúng vây quanh, hai là muốn mỌi 
người làm môn đồ mình, ba là muốn mọi người biết ta 
là thánh nhân (có trí huệ cao)". Kinh Ca Diếp nói: "Có 
bốn điều ác dục: 

Một là muốn cầu thấy Phật vị lai, hai là muốn 
cầu làm Chuyển Luân Vương, ba là muốn cầu vào dòng 
Sát Đế Lợi, bốn là muốn được vào hàng Bà la môn nhẫn 


` 


đến chán sanh tử cầu Niết Bàn". Những điều ác dục 


như vậy trước hết phải dứt trừ. Hiện tại hễ có dấy 
niệm đắm nhiễm đều gọi là ác dục, đều thuộc về sáu cõi 
trời dục giới, bị ma Ba Tuần cai quản. 

GHI CHÚ: 

() Siểm-khúc tu-la: 

A-tu-la có ba nghĩa: 

I.- Vô đoan: xấu xí (đoan = đoan trang). 

2.- Vô tửu: quả báo không có rượu. 

3.- Phi thiên: giống thiên (trời) mà hạnh không 
bằng thiên. Giống thiên, tánh hay sân, mạn, nghi, tâm 
chấp trước rất mạnh, dầu được giáo hóa tâm cũng 
không động (tự không biết quấy), dầu nghe lời hay cũng 
không được chứng nogỘ, lại rất đố kì Phật thuyết pháp. 
Phật nói tứ niệm xứ thì nó nói ngũ niệm xứ, Phật nói ba 
mươi bảy phẩm trợ đạo thì nó nói ba mươi tám phẩm, 
đó là bị cái tâm co khúc che lấp. 

Như vậy siểm-khúc tu-la là xấu xí (mặt) cong 
queo (tâm). 

(2) Tam biến tịnh độ: 

Phẩm Bảo - tháp trong kinh Pháp Hoa, có việc 
nhƯ vầy : 

"Mười phương phân thân Phật của Đức Thích Ca 
Mâu Ni, mỗi mỗi thân phân Phật này đều dắt theo một 
Bồ tát đi cúng dường tháp Đa Bảo, khi đến núi Linh 


Khứu, Phật Thích Ca dùng thần lực biến uế độ thành 
tịnh đỘ : 

Ban đầu biến một thế giới ta bà thành tịnh đỘ. 

Kế đó biến hai triệu ức cõi nước thành tịnh độ. 

Sau biến hai triệu Ức na do tha cõi nước thành 
tịnh độ. 

Theo đó gọi là tam biến tịnh đỘ. 

+k+k‡k 

SƯ nói: 

Tin thật có tất cả pháp gọi là lòng tin chẳng đủ, 
cũng gọi là tin chẳng viên tròn, cũng gọi là tin thiên lệch 
một bên, nên gọi là Nhất Xiến Đề. Như nay muốn được 
thẳng đến giác ngộ cần phải nhân pháp đều quên, nhân 
pháp đều tuyệt, nhân pháp đều không, thấu suốt nghĩa ba 
câu, gọi là người chẳng đọa chư số, ấy mới được gọi là 
kể tin pháp. 


SƯ nói: 

Phật là người ở ngoài ràng buộc, chẳng có mẩy 
may ái thỦ, cũng chẳng có không ái thỦ, cũng không có 
tri giải vế ái thủ hay không ái thủ, gọi là đầy đủ lục độ 
vạn hạnh. Nếu cần đồ trang nghiêm thì mỗi mỗi đều sẳn 
có, nếu không cần thì cũng không mất. Luôn luôn tự do 
điều khiển nhân quả phước trí. 


Hỏi: 

Chư Tổ từ xưa đều có mật ngữ trao truyền cho 
nhau là như thế nào? 

SƯ đáp: 

Không có mật ngữ. Như Lai không có tạng bí 
mật. Vì cái giác chiếu soi này, lời nói rõ ràng mà tìm 
hình tướng chẳng thể được, nên nói là mật ngữ. Từ Tu 
Đà Hoàn trở lên cho đến Thập địa hễ có ngữ cú đều 
thuộc về pháp trần cấu, hễ có ngữ cú đều thuộc về bên 
phiền não, hễ có ngữ cú đều thuộc về giáo bất liễu 
nghĩa, hễ có ngữ cú đều chẳng cho. Giáo liễu nghĩa vẫn 
là sai lại còn đòi mật ngữ gì nữa! 

+? 

SƯ nói: 

Kẻ chân cúng dường chẳng trụ tam nghiệp : tiền 
tế (quá khỨ) không phiền não để đoạn, trung tế (hiện 
tại) không tự tánh để giữ, hậu tế (vị lai) không Phật để 
thành, đó là tam tế đoạn, là ba nghiệp thanh tịnh, là tam 
luân thể không, là tam đàn (I) không. 

Tại sao nói tỳ kheo hầu hạ nơi Phật? Nghĩa là 
người lục căn vô lậu, cũng gọi là "trang nghiêm 
KHÔNG, vô chư lậu", "Rừng cây trang nghiêm 
KHÔNG, vô chư nhiễm", "Hoa quả trang nghiêm 


KHÔNG, vô Phật nhãn". 

GHI CHÚ: 

() Tam đàn : Người bố thí, người nhận bố thí và 
tài vật bố thí. 

+ 

Hỏi: 

Lời nói như cái mô đất để chịu tên bắn. Lời nói 
sanh ra không thể nào chẳng bị hại như cái mô đất kia 
(mô đất dụ như thân, chịu tên bắn dụ như bệnh, thân đã 
sanh rồi thì tất nhiên sẽ có bệnh). Tai hại đã đồng đúng 
sai làm sao biện biệt? 

SƯ đáp: 

Như hai người bắn tên nhau, hai đầu mũi tên 
đụng nhau giữa đường, nếu như sai chệch một chút ắt 
có kể bị thương. Trong hang tìm tiếng, nhiều kiếp cũng 
không có hình, tiếng ở bên miệng. Đúng sai là ở nơi 
người đến hỏi. Nếu cái hỏi sai thì cái đáp theo đúng lời 
hồi cũng phải sai, vậy cả hai phải bị trúng tên. 

+? 

Hỏi: 

"Đại Thông Trí Thắng Phật (Bích Chi Phật), 
mười kiếp ngồi đạo tràng, Phật pháp chẳng hiện tiền, 
chẳng thể thành Phật đạo" là thế nào? 

SƯ đáp: 


Kiếp nghĩa là mắc kẹt, cũng có nghĩa là trụ. Trụ 
nơi một điều thiện, mắc kẹt nơi thập thiện. Ấn Độ nói 
Phật, Trung Hoa dịch là Giác, cái giác chiếu soi cỦa 
chính mình nếu bị kẹt nơi thiện gọi là người thiện căn 
không Phật tánh, nên nói Phật pháp chẳng hiện tiền, 
chẳng thể thành Phật đạo. 

Gặp ác trụ nơi ác, gọi là cái giác của chúng sanh, 
gặp thiện trụ nơi thiện, gọi là cái giác của thừa Thanh 
Văn. Chẳng trụ hai bên thiện ác mà cho sự chẳng trụ là 
đúng, gọi là giác của thừa Duyên Giác. Đã chẳng y trụ 
hai bên thiện ác và cũng chẳng khởi tri giải về chẳng y 
trụ, đó là cái giác của thừa Bồ tát. Đã chẳng khởi tri giải 
về chẳng y trụ cũng không có cái biết về khởi hay chẳng 
khởi mới được gọi là đại giác của Phật. 

Như nói Phật chẳng trụ nơi Phật, gọi là chân 
phước điền, nếu ở trong nghìn muôn người mà có được 
một người như thế thì gọi là của báu vô giá. Người ấy 
ở khắp mọi nơi làm đạo sư. Chỗ không có Phật nói là 
Phật, chỗ không có pháp nói là pháp, chỗ không có tăng 
nói là tăng, đấy gọi là chuyển đại pháp luân. 


